Về một định nghĩa serendipity https://nhovuongque.blogspot.com/2022/06/ve-mot-inh-nghia-serendipit... 


Về một định nghĩa serendipity 


Khoảng 10 năm nay, tôi thường xuyên bắt gặp câu hỏi của độc giả, học sinh và cả đồng nghiệp nghiên cứu 
về một định nghĩa mạch lạc cho hiện tượng/thuật ngữ serendipitu. Liệu có thuật ngữ tiêng Việt tương 
đương của nó hay không, và nêu có thì là gì? Mãi tới giờ, hai câu hỏi này chưa trả lời được, và là một món 
nợ. 


x 


Sau khi hoàn thành và xuất bản cuốn sách A Neu› Theoru oƒ Serendipitu [1], tôi cảm thấy có nghĩa vụ 
cung cấp thông tin đề "trả" món nợ này. Trước tiên, xin trình bày rõ là tôi không tìm ra được thuật ngữ 
tương đương tiếng Việt. Do đó, trong bài này, chữ serendiprtu vẫn phải đề nguyên tiếng Anh. 


Thật sự, việc đề nguyên khái niệm bằng tiếng Anh cũng không gây ra vấn đề gì. Hơn nữa, đó có thẻ là lựa 
chọn tốt, nếu ta biết rằng bản thân từ này trong tiếng Anh cũng du nhập từ một địa danh của Sri Lanka 
ngày nay là Serendip [2]. 


.” ` / 

^ " 4 s . 
\ ý $J ®‹ 

2z“ 4 \ 


J 
z< _— 
ˆ 


_ 
JWŒ-=` ‹.-- 2. 
77 d§ “⁄. ~4(t\ 


The Three Princes oƒ Serendip [2] 


Nội dung của khái niệm như sau. 


Về bản chất serendipitu là một loại năng lực xử lý thông tin, thúc đầy thay đôi nhận thức và hành động, 
xuất phát từ (và có tính chất của) đòi hỏi phát triển kỹ năng sinh tồn. Kỹ năng sinh tồn có thể quan sát 
phổ biến trong thế giới tự nhiên hoang dã, và cũng vẫn có thể quan sát thấy trong xã hội của con người. 


Cơ chế serendiprtu hoạt động nhăm phát hiện giá trị có thể được nhận biết qua thông tin, khó xác định 


thời điểm xuất hiện, không gian xuất hiện. Khả năng xử lý được rèn luyện kỷ luật, và là quá trình có điều 
kiện, không tự nhiên có thê vận hành hiệu quả. 


1of2 6/26/2022, 5:16 PM 


Vệ một định nghĩa serendipity https://nhovuondque.blogspot.com/2022/06/ve-mot-Inh-nghia-serendIpIt... 


2of2 


Vì tính chất khó nắm bắt, khó rèn luyện, và tính ngẫu nhiên của thời điểm nhận dạng được giá trị thông 
tin, serendiprrfu thường xuyên bị nhâm lân với "may măn”. 


Giải thích định nghĩa và cơ chế nói trên sẽ được làm rõ trong cuốn sách. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác 
liên quan là [3], nên nó chứa giá trị chiến lược và cả lợi thế cạnh tranh tương đói. Chính vì năng lực thúc 
đầy thay đồi, serendipitu có một công năng rất mạnh mẽ trong các sáng kiến và phát minh khoa học của 
nhân loại, phủ bóng suốt chiều dài lịch sử phát kiến công nghệ và khoa học. 


References 


[i] Quan-Hoang Vuong. (2022). A Neu› Theoru oƒ Serendipitu: Nature, Emergence and Mechamism. 
Berlin, Germany: De Gruyter. https://books.google.com/books?id=2wdsEAAAQOBAJ 


[2] Anonymouse. (2017). “The Three Princes of Serendip” Fairy Tale: The Origins of SerendIpIty. 
https://theteknologist.wordpress.com/2017/01/12/the-three-princes-of-serendip-fairy-tale/ 


[3] Nancy K. Napler, Quan-Hoang Vuong. (2013). Serendipity as a strategie advantage?. In: T. 
WIlkinson (ed.) Sfrategtic Management tn the 21st Centuru (pp. 175-199). Westport, CT: Praeger 


6/26/2022, 5:16 PM 


